DOI: https://doi.org/10.52932/jfm.vi66 


Journal of Finance - Marketing; Vol. 66, No. 6; 2021 
ISSN: 1859-3690 


TING 


Journal of Finance - Marketing 


http://jfm.ufm.edu.vn 


MEASURING THE RELATIONSHIP BETWEEN GREEN MARKETING, 
COMPANY IMAGE AND PURCHASE INTENTION 


Trinh Thi Hong Minh”, Huynh Tri An', Nguyen Ngoc Hanh’, Nguyen Thi Diem Kieu! 


‘University of Finance - Marketing 


ARTICLE INFO 


DOI: 
10.52932/jfm.vi66.220 


Received: 
May 28, 2021 


Accepted: 

July 07, 2021 
Published: 
December 25, 2021 


Keywords: 

Green marketing; 
Purchase intention; 
Social responsibility; 
Product image; 
Corporate reputation. 


*Corresponding author: 


ABSTRACT 


Consumer awareness of green marketing has caught everyone’s attention 
and become a growing trend. The present study examined the impact 
of green marketing on consumer purchase intention by considering the 
company image as an intermediary in the cosmetic goods industry. Three 
variables of social responsibility, product image, and corporate reputation 
are studied as factors of corporate image. A total of 403 questionnaires 
were collected from consumers and analyzed using Smart PLS to test the 
measurement model and the structural model. Research results confirm 
that among the three factors of corporate image, product image and 
business reputation have a direct influence on purchase intention, while 
social responsibility has an indirect influence on purchase intention 
through reputation company. The study also discusses the significance of 
management, companies need to be more active in implementing social 
responsibility and emphasize more environmentally compatible products 
to facilitate green consumption. Enterprises implementing green marketing 
strategies need to choose the right target market to gain a sustainable 
competitive advantage. 


Email: trinhminh@ufm.edu.vn 


15 


Tap chí Nghiên cứu Tai chính - Marketing Số 66 - Tháng 12 Năm 2021 


Tap chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing 


http://jfm.ufm.edu.vn 


DO LUONG MOI QUAN HE GIUA MARKETING XANH, HINH ANH CONG TY 
VA Y DINH MUA HANG 


Trịnh Thi Hồng Minh”, Huỳnh Tri An', Nguyễn Ngoc Hanh’, Nguyễn Thị Diễm Kiểu" 
"Trường Đại học Tài chính - Marketing 


THÔNG TIN TÓM TẮT 


DOI: 
10.52932/jfm.vi66.220 


Nghiên cứu nhằm khảo sát tác động của marketing xanh đối với ý định 
mua hàng của người tiêu dùng bằng cách coi hình ảnh công ty như một 
trung gian trong ngành hàng hóa mỹ phẩm. Ba biến số về trách nhiệm xã 
hội, hình ảnh sản phẩm và danh tiếng của doanh nghiệp được nghiên cứu 


Ngày nhận: 
28/05/2021 như là các yếu tố của hình ảnh doanh nghiệp. Tổng số 403 bảng câu hỏi 
Ni O được thu thập từ người tiêu dùng và đưa vào phân tích bằng Smart PLS 
07/07/2021 nhằm kiểm tra mô hình đo lường và mô hình cấu trúc. Kết quả nghiên cứu 
na. khẳng định, trong ba yếu tố của hình ảnh doanh nghiệp thì hình ảnh sản 
`... phẩm và danh tiếng của doanh nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến ý định 
mua hàng, trong khi trách nhiệm xã hội có ảnh hưởng gián tiếp đến ý định 
Nhà mua hàng qua danh tiếng công ty. Nghiên cứu cũng thảo luận về ý nghĩa 
i pian của công tác quản ly, các công ty cần tích cực hon trong việc thực thi trách 
a pits To nhiệm xã hội va nhấn mạnh các san phẩm tương thích với môi trường hon 


tạo điều kiện cho tiêu dùng xanh phát triển. Doanh nghiệp thực hiện chiến 
lược marketing xanh cần chọn thị trường mục tiêu phù hợp để có thể đạt 
được một lợi thế cạnh tranh bền vững. 


Trách nhiệm xã hội; 
Hình ảnh sản phẩm; 
Danh tiếng công ty. 


1. Giới thiệu ra, sự thay đổi hành vi của người tiêu dùng 
ngày càng gia tăng ý định mua các sản phẩm 
thân thiện với môi trường. Do đó hoạt động 
Marketing xanh trở nên phổ biến trên toàn 
cầu và là hướng đi lâu dài mang lại hiệu quả 
hoạt động cho các công ty (Maziriri, 2020). 
Nó không những là giải pháp hạn chế gây ảnh 
hưởng đến môi trường tự nhiên mà còn là cách 
mà công ty thể hiện trách nhiệm của mình đối 
với xã hội, nhất là khi vấn để môi trường, khí 


Kinh tế phát triển một cách nhanh chóng, 
cùng với đó là những hậu quả nghiêm trọng 
về môi trường, khí hậu và dịch bệnh. Nếu các 
doanh nghiệp chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà 
không chú ý đến vấn đề môi trường sẽ không 
mang lại sự phát triển kinh tế bền vững. Ngoài 


*Tác giả liên hệ: 


Email: trinhminh@ufm.edu.vn 


16 


hậu và dịch bệnh ngày càng trở nên nhức nhối 
(Chung, 2020). 


Tap chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing 


Các công ty quan tâm nhiều hơn đến 
Marketing xanh với mong muốn có thể cải 
thiện được tình trạng môi trường, đồng thời 
nâng cao những danh tiếng công ty và hình 
ảnh sản phẩm. Một chiến lược marketing xanh 
hiệu quả có thể giúp người tiêu dùng tin tưởng 
mạnh mẽ vào công ty cũng như nâng cao hình 
ảnh sản phẩm của nó. Bên cạnh đó, hình ảnh 
sản phẩm tốt làm tăng danh tiếng của công ty 
từ đó tăng ý định mua của người tiêu dùng. 
Một doanh nghiệp khi đi theo định hướng 
Marketing xanh, sẽ khiến khách hàng cảm 
nhận rằng, doanh nghiệp có một triển vọng có 
trách nhiệm và nhận thức vì cộng đồng. Điều 
này tạo nên một hình ảnh đẹp về thương hiệu 
trong mắt người tiêu dùng ở thời điểm hiện tại 
và tương lai. Nhận thức của người tiêu dùng về 
Marketing xanh trở nên quan trọng hơn để duy 
trì hình ảnh công ty theo cách thuận lợi hơn 
so với Marketing truyền thống. Tuy nhiên, các 
nghiên cứu về chủ dé này chưa được quan tâm 
nghiên cứu tại các thị trường đang phát triển 
như Việt Nam. Nghiên cứu này khám phá các 
mối quan hệ và tác dụng của marketing xanh 
đối với hình ảnh doanh nghiệp và ý định mua 
hàng. Để có thể đánh giá được mối quan hệ bên 
trong đó, nghiên cứu đã áp dụng mô hình cấu 
trúc tuyến tính (SEM). Kết quả của nghiên cứu 
là tài liệu tham khảo cho các doanh nghiệp và 
các nhà nghiên cứu nhằm khẳng định các lý 
thuyết về marketing xanh nhằm giúp đem lại 
sự thành công cho các doanh nghiệp trong kỷ 
nguyên môi trường hiện nay. 


2. Cơ sở lý thuyết 


2.1. Cơ sở lý thuyết về marketing xanh và hình 
ảnh công ty 


2.1.1. Marketing xanh 


Theo Charter (2017) marketing xanh là một 
tổng thể và là một quá trình quản lý trách nhiệm 
gồm nhận biết, tiên đoán, đáp ứng và thực hiện 
nhu cầu các bên liên quan để hướng đến không 
có tác động bất lợi cho con người và môi trường 
tự nhiên. Theo Armstrong và cộng sự (2014), 
marketing xanh là cách thức để đáp ứng nhu 


17 


Số 66 - Tháng 12 Năm 2021 


cầu hiện tại của khách hàng và doanh nghiệp, 
trong khi vẫn giữ gìn và gia tăng khả năng đáp 
ứng nhu cầu cho thế hệ tương lai. Marketing 
xanh không phải là một hình thức marketing 
hoàn toàn riêng biệt mà vẫn có một số điểm 
trùng lặp với các dạng marketing khác. Sự khác 
biệt của marketing xanh nằm trong chính nội 
hàm của nó và gắn liền với các giá trị nhân văn 
phía sau khi doanh nghiệp lựa chọn sử dụng 
hướng đi marketing này. Thời kỳ khủng hoảng 
môi trường ngày nay chính là thời điểm thích 
hợp nhất để đánh giá lại 4Ps của chính sách 
marketing truyền thống. Các nhà marketing 
cần tiếp nhận thông tin liên quan đến những 
vấn đề mới này và tiến hành đánh giá lại công 
cụ marketing hỗn hợp theo hướng xanh hơn. 
Bài viết nghiên cứu Marketing xanh dưới góc 
độ 4Ps nghĩa là hoạt động được áp dụng để 
phát triển và cải thiện việc định giá, quảng bá và 
phân phối các sản phẩm không gây tổn hại đến 
môi trường (Pride & Ferrell, 1997), đây cũng là 
mô hình có thể được thực hiện trong hàng tiêu 
dùng và hàng công nghiệp (Polonsky, 2001). 


2.1.2. Hình ảnh công ty 


Hình ảnh công ty là một chủ dé tiếp tục 
được quan tâm giữa các nhà nghiên cứu và các 
nhà quản trị doanh nghiệp. Hình ảnh công ty 
đề cập như là kết quả của kiến thức, niềm tin, ý 
tưởng, cảm xúc hoặc ấn tượng về một tổ chức 
(Wan & Schell, 2007; Furman, 2010). Hình 
ảnh công ty vốn di là tổng hợp các yếu tố khác 
nhau phản ánh và truyền đạt danh tính của một 
tổ chức (Karaodmanoglu & Melewar, 2006; 
Moon, 2007). Hình ảnh công ty thường thay 
thế cho danh tiếng công ty và bản sắc doanh 
nghiệp khi khách hàng nhận thức được tất cả 
các khía cạnh của kinh doanh (Karaodmanoglu 
& Melewar, 2006; Keh & Xie, 2009; Kang & 
Yang, 2010). Trong bối cảnh marketing xanh, 
hình ảnh công ty cũng có liên quan đến sự liên 
tưởng về doanh nghiệp, trong đó, về mặt xã hội 
các chương trình mang tính trách nhiệm xã hội 
của doanh nghiệp có ảnh hưởng mạnh mẽ đến 
sự cảm nhận, đánh giá của khách hàng về hình 
ảnh công ty, và kết quả kinh doanh của công ty 


Tap chi Nghiên cứu Tài chính - Marketing 


(Berens & cộng sự, 2005). Vì vậy, một sứ mệnh 
quan trọng của marketing xanh là thiết lập một 
cấu trúc hình ảnh doanh nghiệp thuận lợi xác 
định bởi người tiêu dùng. 

Hình ảnh doanh nghiệp là một cấu trúc đa 
chiều và không cấu trúc đơn lẻ nào có thể thể 
hiện một hình ảnh doanh nghiệp mong muốn, 
việc xây dựng thang đo đo lường hình ảnh 
doanh nghiệp cũng thể hiện nhiều quan điểm 
khác nhau (Feldman & cộng sự, 2014). Dựa 
trên việc tổng hợp các quan điểm đo lường và 
gắn với bối cảnh nghiên cứu marketing xanh, 
nghiên cứu đề cập hình ảnh doanh nghiệp theo 
quan điểm của Haery và cộng sự (2013), Ko và 
cộng sự (2013) là hướng tiếp cận có tính bao 
quát, theo đó hình ảnh doanh nghiệp bao gồm 
trách nhiệm xã hội, hình ảnh sản phẩm và danh 
tiếng doanh nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến 
việc người tiêu dùng mua sản phẩm trong môi 
trường bán lẻ 


2.2. Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết 
2.2.1. Marketing xanh và ý định mua 


Marketing xanh sẽ đem đến sự trung thành 
thương hiệu (Arseculeratne & Yazdanifard, 
2014). Sản phẩm xanh sẽ mang đến một nhận 
thức mới của người tiêu dùng về môi trường. 
Doanh nghiệp hoạt động vì môi trường sẽ 
định vị được hình ảnh thương hiệu trong lòng 
người tiêu dùng, gia tăng khả năng nhận diện 
giữa vô số các sản phẩm trên thị trường. Khi 
doanh nghiệp đã tạo được sự trung thành 
thương hiệu từ khách hàng thì sẽ giảm được 
sự nhạy cảm về giá cả sản phẩm. Nếu giá sản 
phẩm xanh có đắt đỏ hơn thì người tiêu dùng 
cũng chấp nhận vì họ tin tưởng rằng sản phẩm 
đó là tốt cho sức khỏe cũng như môi trường. 
Porter và Van (1995) cho rằng, bằng cách thực 
hiện marketing xanh sẽ đem lại hình ảnh sản 
phẩm, thương hiệu tốt hơn cho doanh nghiệp. 
Nhiên cứu của Miles và Covin (2000), Menon 
và Menon (1997) cho rằng marketing xanh sẽ 
giúp doanh nghiệp gia tăng hình ảnh sản phẩm 
và thương hiệu của mình. 

Ý định mua cho biết phản ứng cảm xúc do 
đánh giá tổng thể của người tiêu dùng về sản 
phẩm và cũng chỉ ra khả năng người tiêu dùng 


18 


Số 66 - Tháng 12 Năm 2021 


muốn mua sản phẩm (Grewal & cộng sự, 1998). 
Ý định mua là yếu tố dự đoán chính xác nhất 
về hành vi mua (Morwitz & Schmittlein, 1992). 
Balderjahn (1988) nhận thấy rằng, người tiêu 
dùng có thái độ tích cực về bảo vệ môi trường 
sẽ mua và sử dụng nhiều sản phẩm xanh hơn. 
Quảng cáo có thông điệp gắn lién với môi 
trường và bao bì sinh thái có liên quan tích cực 
với nhau với ý định mua xanh (Ansar, 2013). 
Căn cứ nhận định trên, tác giả đề nghị giả thuyết 
HI: Marketing xanh có tác động tích cực đến 
hình ảnh sản phẩm. Giả thuyết H2: Marketing 
xanh có tác động tích cực đến ý định mua hàng 
người tiêu dùng. 

2.2.2. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 


Theo Buysse và Verbeke (2003), nhận thức 
của các bên liên quan là sức ép buộc các nhà 
quản lý phải có những cam kết bảo vệ môi 
trường. Từ đó, cho thấy một mối quan hệ giữa 
mức độ nhận thức của nhà quản lý về marketing 
xanh và mức độ thực hiện trách nhiệm xã hội. 
Roberts và King (1989) cho rằng, các bên liên 
quan có ảnh hưởng đến việc định hướng và xây 
dựng chiến lược của doanh nghiệp. Còn theo 
Lindgreen và cộng sự (2009) khi thực hiện các 
hoạt động trách nhiệm xã hội có liên quan đến 
marketing. Theo Sen va Bhattacharya (2001), 
Haery va cộng sự (2013), Ko và cộng sự (2013) 
thì hoạt động marketing xanh của doanh 
nghiệp có ảnh hưởng mạnh đến trách nhiệm xã 
hội của doanh nghiệp. Căn cứ nhận định trên, 
tác gia dé nghị giả thuyết H3: Marketing xanh 
tác động tích cực đến trách nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp. Giả thuyết H4: Trách nhiệm xã 
hội của doanh nghiệp có tác động tích cực đến ý 
định mua hàng. 


2.2.3. Danh tiếng doanh nghiệp 


Danh tiếng doanh nghiệp sẽ giúp định hình 
thái độ và nhận thức của người tiêu dùng về 
doanh nghiệp đó (Fombrun & Shanley, 1990). 
Điều này sẽ thúc đẩy động cơ mua của người 
tiêu dùng và giúp định vị thương hiệu (Neville 
& cộng sự, 2005). Trong marketing, danh tiếng 
được xem là sức mạnh để thu hút khách hàng. 
Danh tiếng doanh nghiệp làm tăng sự tin tưởng 
của khách hàng đối với các sản phẩm và dịch 


Tap chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing 


vụ, doanh nghiệp giữ chân khách hàng tốt hơn, 
đạt tỷ lệ mua cao hơn. Các doanh nghiệp thể 
hiện danh tiếng mạnh mẽ có khả năng tiếp cận 
thị trường vốn tốt hơn, giúp giảm chi phí và 
tăng tỷ lệ mua sắm, lợi nhuận tăng trưởng tốt 
hơn. Danh tiếng còn tạo ra rào cản xâm nhập 
thị trường, củng cố vị thế của doanh nghiệp 
trong cuộc cạnh tranh ngay cả khi mà các sản 
phẩm gần như là giống nhau (Khojastehpour & 
Johns, 2014). Nghiên cứu của Bertels và Peloza 
(2008); Lii và Lee (2012); Taghian và cộng sự 
(2015) cũng cho thấy, hành vi trách nhiệm xã 
hội của doanh nghiệp sẽ giúp nâng cao danh 
tiếng của họ. Căn cứ nhận định trên, tác giả 
đề nghị giả thuyết H5: Trách nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp có tác động tích cực đến danh 
tiếng doanh nghiệp. Giả thuyết H6: Danh tiếng 
của công ty tác động tích cực đến đến ý định mua 
hàng của người tiêu dùng. 

2.2.4. Hình ảnh sản phẩm 


Hình ảnh sản phẩm thường được định nghĩa 
là “nhận thức về một sản phẩm được lưu giữ 
trong trí nhớ của người tiêu dùng” (Keller, 
1993). Hình ảnh sản phẩm càng thuận lợi thì 
thái độ càng tích cực đối với sản phẩm được 
gắn thương hiệu và các thuộc tính của nó càng 
tăng và tác động tích cực đến ý định mua hàng 
(Keller, 1993). Hình ảnh sản phẩm liên quan 


Trách nhiệm xã 
hội 


Marketing xanh 


Danh tiếng công ty 


Hình ảnh sản phẩm 


Số 66 - Tháng 12 Năm 2021 


chặt chẽ đến sự độc đáo của một sản phẩm 
hay dịch vụ cụ thể, là một yếu tố dự đoán quan 
trọng về ý định mua hàng, trong đó, nó có thể 
giảm bớt khó khăn trong việc quyết định mua 
hàng (Bearden & Etzel, 1982). 


Nỗ lực của một công ty hướng tới trách 
nhiệm xã hội sẽ dẫn người tiêu dùng đánh giá 
sản phẩm của họ có lợi hơn sản phẩm từ các tổ 
chức khác (Brown & Dacin, 1997). Park và cộng 
sự (1986) đã xác nhận rằng, một công ty hoặc 
sản phẩm, dịch vụ liên tục nắm giữ một hình 
ảnh tích cực trong tâm trí của khách hàng thì 
chắc chắn sẽ đạt được một vị trí tốt hơn trên 
thị trường, lợi thế cạnh tranh bền vững và gia 
tăng thị phần. Nghiên cứu của Ko và cộng sự 
(2013); Haery và cộng sự (2013) cũng cho thấy, 
mối quan hệ giữa hình ảnh sản phẩm và danh 
tiếng công ty. Căn cứ nhận định trên, tác giả để 
nghị giả thuyết H7: Hình ảnh sản phẩm có tác 
động tích cực đến danh tiếng công ty. Giả thuyết 
H8: Hình ảnh sản phẩm có tác động tích cực đến 
ý định mua của người tiêu dùng. 

Mô hình nghiên cứu 

Trên cơ sở phân tích mối quan hệ giữa các 
yếu tố đến ý định mua của người tiêu dùng từ 
lý thuyết nền tảng và các nghiên cứu trước đây, 
tác giả dé xuất mô hình nghiên cứu như sau: 


Hình 1. Mô hình nghiên cứu để xuất 


Tap chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing 


Thang đo nghiên cứu 


Trên cơ sở kế thừa thang đo của các nghiên 
cứu trước và dựa vào kết quả nghiên cứu định 


Bảng 1. Tổng hợp biến quan sát 


Số 66 - Tháng 12 Năm 2021 


tính, thang đo năm mức độ của Likert được sử 
dụng để đo lường các khái niệm nghiên cứu: 


Nhân tố Tiêu chí đo lường Tham chiếu 
Trách TNXH 1: Công ty X cam kết chia sẻ trách nhiệm và lợi ích với cộng đồng. 
nhiệm  TNXH2: Công ty X chú trọng bảo vệ sức khỏe và an toàn cộng đồng. a 
xãhội  TNXH3: Công ty X lắng nghe ý kiến đóng góp của khách hàng. nạ Pe 
mẽ ca ăn na sa. 
eae ty X chap hành pháp luật và quy định của chính quyền Taghain 
sẽ sã : cộng sự (2015) 
TNXH 5: Công ty X đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng. 
TNXH 6: Công ty X thể hiện trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường. 
TNXH 7: Công ty X đang quản lý kinh doanh có đạo đức. 
Marketing MX 1: Công ty X cung cấp sản phẩm thân thiện môi trường. 
xanh = MX 2: Cong ty X có xu hướng cộng chi phí môi trường vào giá sản phẩm. 
MX 3: Công ty X xem xét khía cạnh môi trường khi chọn kênh phân phối. 
MX 4: Công ty X có không gian mua sắm thân thiện với môi trường. Kim (2009), 
MX 5: Công ty X sử dụng các thông điệp thân thiện trường trong chiến dịch Haery và cộng 
truyền thông. sự (2013) 
MX 6: Công ty X có tài trợ, bảo trợ cho các tổ chức hoặc các sự kiện có liên 
quan đến môi trường. 
MX 7: Công ty X cố gắng kết hợp sự thân thiện với môi trường với các triết 
lý khác trong suốt quá trình cung cấp sản phẩm. 
Danh  DTCT 1: Công ty X cung cấp những sản phẩm chất lượng cao. 
tiếng  DTCT2: Công ty X cung cấp những sản phẩm độc đáo. - 
công ty. DTCT3: Công ty X là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp này. T1 cống 
DTCT 4: Công ty X có lịch sử và truyền thống danh tiếng. ee đống 
DTCT 5: Công ty X có khả năng cạnh tranh cao. sự (2013) i 
DTCT 6: Công ty X có thiên chí và đáng tin cây. 
DTCT 7: Tôi nghĩ rằng công ty X có một hình ảnh tổng thể tốt. 
Hình ảnh HASP 1: Chất lượng của các sản phẩm công ty X là xuất sắc. Haery và cộng 
sản phẩm HASP 2: Các sản phẩm trong công ty X là đáng tin cậy. sự (2013), 
HASP 3: Sản phẩm của công ty X không chứa các nguyên liệu có độc tính. Taghian và 
cộng sự (2015) 
Ý định  YDMI: Tôi thích mua sản phẩm của công ty X. 
mua YDM 2: Nếu có nhu cầu về các sản phẩm hóa mỹ phẩm, có một khả năng 


cao tôi sẽ mua tại công ty X. 

YDM 8: Tôi sẵn sàng mua sản phẩm của công ty X nếu chất lượng và giá cả 
cao hơn các công ty khác. 

YDM 4: Tôi muốn giới thiệu sản phẩm của công ty X cho những người khác. 
YDM 5: Tôi muốn mua sắm tại công ty X hơn các công ty khác. 


20 


Alalwan và 
cộng sự (2018), 
Venkatesh và 
cộng sự (2012) 


Tap chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing 


Phương pháp nghiên cứu 


Nghiên cứu được thực hiện qua hai giai 
đoạn: Nghiên cứu định tính và nghiên cứu định 
lượng. Nghiên cứu định tính được thực hiện 
bằng phương pháp phỏng vấn với 8 chuyên gia 
được thực hiện nhằm khám phá và điều chỉnh 
nội dung các thang đo khái niệm nghiên cứu. 
Nghiên cứu định lượng sơ bộ thực hiện bằng 
cách phỏng vấn trực tiếp 50 người dùng, sau đó 
nghiên cứu chính thức tiến hành khảo sát trên 
Google biểu mẫu và gửi được gửi đến những 
người quen qua email, zalo và Facebook theo 
phương pháp lấy mẫu thuận tiện. Chức năng 
“bắt buộc trả lời” được cài đặt cho tất cả các câu 
hỏi trong bảng khảo sát giúp cho đữ liệu thu 
thập được đều có giá trị cho việc phân tích dữ 
liệu. Có tổng cộng 434 bảng câu hỏi được gửi, 
nhưng có 403 câu trả lời được sử dụng để phân 
tích dữ liệu sau khi sàng lọc kỹ lưỡng nhằm 
loại bỏ những khảo sát chất lượng thấp. Theo 
Anderson và Gerbing (1988), chúng tôi trình 


Số 66 - Tháng 12 Năm 2021 


bày cách tiếp cận mô hình hai bước: (1) kiểm tra 
mô hình đo lường và (2) kiểm tra mô hình cấu 
trúc. Nhóm nghiên cứu dùng phần mềm Smart 
PLS 3.2.0 để phân tích dữ liệu đã thu thập được. 
Nghiên cứu có 5 thang đo chính: Trách nhiệm 
xã hội, marketing xanh, danh tiếng công ty, 
hình ảnh sản phẩm và ý định mua, với 29 biến 
quan sát được điều chỉnh từ các nghiên cứu liên 
quan trước đây. Biến quan sát được đo lường 
bằng thang điểm Likert 5 điểm, từ “hoàn toàn 
không đồng ý” đến “hoàn toàn đồng ý”. 


4.1. Kết quả nghiên cứu 
4.1.1. Tóm tắt đặc điểm mẫu nghiên cứu 


Trong số 403 cuộc khảo sát được sử dụng 
thì 61,3% trong số đó là nữ và 38,7% là nam. 
Hầu hết những người tham gia (63,6%) ở độ 
tuổi trẻ dưới 32, số người được hỏi có trình độ 
cao đẳng/đại học chiếm một tỷ lệ đáng kể trong 
mẫu (78,4%). Đa số người được hỏi có thu nhập 
hàng tháng dưới 10 triệu đồng (56,6%). 


Bang 2. Thang do, độ tin cậy và độ giá trị 


Cronbach’s Alpha Hệ số tin cậy tổng hop 


Phương sai trung bình được trích xuất AVE 


DTCT 0,862 0,896 
MX 0,842 0,905 
HASP 0,842 0,884 
TNXH 0,900 0,921 
YDM 0,895 0,923 


0,59 
0,760 
0,563 
0,625 
0,707 


Chỉ số hệ số tai nhân tố được sử dung dé do 
lường độ tin cậy của thang đo. Dựa vào các chỉ 
tiêu phân tích, thang đo MX4 và DTCT1 được 
loại bỏ khỏi mô hình, thang đo MX2 (0,692) 
và MX5 (0,672) được giữ lại do việc loại bỏ hai 
thang đo này không làm tăng giá trị của hệ số tin 
cậy, các thang đo này cũng được sử dụng nhiều 
tại các nghiên cứu trước đây như Leonidou và 
cộng sự (2013); Dief và Font (2010). 


Kết quả kiểm định cho thấy các nhân tố đều 
đạt độ nhất quán nội tại (Cronbach’s Alpha đều 
lớn hơn 0,700 và độ tin cậy tổng hợp của các 
thang đo lớn hơn 0,700). Để đánh giá giá trị hội 
tụ, các nhà nghiên cứu sử dụng giá trị phương 


21 


sai trích trung bình (Average variance extracted 
- AVE). AVE có giá trị từ 0,500 trở lên chứng to 
thang do có giá trị hội tu (Hair và cộng sự, 2011). 


Bảng 3. Tỷ lệ HTMT 


Nhântố DTCT HASP MX TNXH 
DTCT 

HASP 0,605 

Mx 0,588 0,516 

TNXH 0,430 0,541 0,777 

YDM 0,561 0,592 0,609 0,472 


Tap chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing 


Bảng 4. Chỉ số phù hợp của mô hình 


Số 66 - Tháng 12 Năm 2021 


Bang 6. Hệ số f 


Chỉ số Saturated Estimated 
Model Model 

SRMR 0,076 0,086 

d_ULS 2,180 2,811 

d_G 0,612 0,639 

Chi-Square 1383,971 1398,301 

NFI 0,796 0,794 


Nghiên cứu gan đây chi ra nhược điểm của 
chỉ số Fornell-Larcker (Fornell & Larcker, 1981) 
trong việc đánh giá giá trị phân biệt. Henseler và 
cộng sự (2014) đề xuất chỉ số đặc điểm dị biệt 
- đặc điểm đơn nhất (heterotrait - monotrait — 
HTMT). Tỷ lệ HTMT nhỏ hơn 0,900 cho thấy 
thang đo có giá trị phân biệt. 


Để đo mức độ phù hợp của mô hình, chỉ số 
SRMR < 0,100 thì chấp nhận, với SRMR = 0,076 
(< 0,080) là rất tốt, chứng tỏ mô hình phù hợp 
với dữ liệu thực tế. Kết quả mô hình SEM được 
trình bày ở Bảng 4 cho thấy, mô hình có giá 
trị thống kê Chi-bình phương là 1383,971 với 
p-value = 0,000 < 0,005. 


Bang 5. Hệ số R”, Q? 


Nhân tố DTCT HASP MX TNXH YDM 


DTCT 0,252 
HASP 0,217 0,272 
MX 0,257 0,697 0,283 
TNXH 0,142 0,000 
YDM 


Theo Geisser (1974) bên canh viéc đánh giá 
giá trị R? của các biến phụ thuộc, su thay đổi 
của giá trị R? khi một biến độc lập được bỏ ra 
khỏi mô hình nghiên cứu cũng được sử dụng để 
đánh giá ảnh hưởng của một biến độc lập đến 
biến phụ thuộc. Trong mô hình cấu trúc, giá 
trị Q? của biến phụ thuộc lớn hơn 0,000 chỉ ra 
sự liên quan dự đoán của mô hình nghiên cứu 
đến biến phụ thuộc. Đánh giá sự đa cộng tuyến 
qua chỉ số VIF, mô hình không có hiện tượng 
đa cộng tuyến vì các chỉ số VIF nhỏ hơn 3, theo 
Hair và cộng sự (2011) thì VIE nhỏ hơn 5. 


Theo Cohen (1988), các giá trị f = 0,020; 
0,150 và 0,350 được xem là nhỏ, trung bình và 
đáng kể. Nếu giá trị f? nhỏ hơn 0,020 thì xem 
như biến độc lập không có ảnh hưởng đến biến 
phụ thuộc. Theo bảng 6 và 7 thì trách nhiệm xã 
hội không ảnh hưởng đến ý định mua hàng. 

Nhằm suy rộng kết quả nghiên cứu ra tổng 
thể, mô hình cần được tiến hành kiểm định lại 
độ tin cậy. Đề tài sử dụng kỹ thuật bootstrapping 
với cỡ mẫu lặp lại là 1000 lần. 


Bảng 7. Bảng đánh giá mối quan hệ 


Nhân tố R Square hơn = An Tài 
DICT 0,409 0,405 0,272 

HASP 0,305 0,303 0,254 

TNXH 0,573 0,572 0,288 

YDM 0,523 0,517 0,291 

Gia thuyét Original Sample (O) 
DTCT -> YDM 0,219 

HASP -> DTCT 0,439 

HASP -> YDM 0,255 

MX -> HASP 0,453 

MX -> TNXH 0,688 

MX -> YDM 0,324 

TNXH -> DTCT 0,192 

TNXH -> YDM -0,001 


P Values Kết luận 
0,000 Chấp nhận 
0,000 Chấp nhận 
0,000 Chấp nhận 
0,000 Chấp nhận 
0,000 Chấp nhận 
0,000 Chấp nhận 
0,000 Chấp nhận 
0,985 Bác bỏ 


Tap chi Nghiên cứu Tài chính - Marketing 


Từ bảng 6 và 7 cho thấy có 7 mối quan hệ HI, 
H2, H3, H5, H6, H7, H8 được ủng hộ, mối quan 
hệ H4 bị bác bỏ. Các kết quả từ H1, H2 và H3 chỉ 
ra rằng marketing xanh có ảnh hưởng đến hình 
ảnh sản phẩm (y = 0,453), trách nhiệm xã hội 
(y = 0,688) và ý định mua (y = 0,324). Điều này 
đã được đề cập trong nhiều nghiên cứu trước 
đây như Beren và cộng sự (2005); Ansar (2013). 
Doanh nghiệp thực hiện marketing xanh sẽ 
làm tăng hình ảnh công ty liên quan đến chất 
lượng sản phẩm, hình ảnh có trách nhiệm với 
xã hội một cách thuận lợi. Việc xây dựng hình 
ảnh doanh nghiệp có tính trách nhiệm xã hội 
thông qua marketing xanh là rất quan trọng để 
cải thiện hình ảnh sản phẩm của công ty. Trong 
các yếu tố tác động đến ý định mua thì nhận 
thức về thực hiện marketing xanh có tác động 
lớn về ý định mua hơn các yếu tố khác. Trong 
các yếu tố hình ảnh doanh nghiệp, yếu tố hình 
ảnh sản phẩm (y = 0,255) và danh tiếng của 
công ty (y = 0,219) ảnh hưởng tích cực đến ý 
định mua hàng, kết quả này ủng hộ các nghiên 
cứu trước đây (Brow & Dacin, 1997; Fombrun 
& Shaley, 1990; Maignan & Ferrell, 2004; Sen 
& Bhattacharya, 2001). Nghiên cứu con chi ra 
danh tiếng công ty có anh hưởng tích cực đến 
hành vi mua hàng cho công ty, nhưng yếu tố 
trách nhiệm xã hội và hình ảnh sản phẩm là yếu 
tố quan trọng để nâng cao nhận thức về danh 
tiếng của công ty. Trách nhiệm xã hội có ảnh 
hưởng gián tiếp đến ý định mua hàng thông 
qua danh tiếng của công ty. Ảnh hưởng trực 
tiếp của trách nhiệm xã hội đến ý định mua 
hàng bị bác bỏ, điều này trái với các nghiên cứu 
trước đây của Sen và Bhattacharya (2001). 

Thực hiện trách nhiệm xã hội là tiên dé quan 
trọng cho thành công của một doanh nghiệp 
bởi nó mang lại những lợi ích rất lớn như tăng 
lợi nhận, giảm tỷ lệ nhân viên thôi việc, thu hút 
được đội ngũ lao động tay nghề cao hay có cơ 
hội mở rộng thị trường. Tuy nhiên, nhận thức 
về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp có sự 
khác biệt lớn giữa các quốc gia. Nó phụ thuộc 
vào trình độ phát triển dân cư, nhận thức của 
người dân, thu nhập và khả năng mua sắm của 
người tiêu dùng cũng như trình độ phát triển 


23 


Số 66 - Tháng 12 Năm 2021 


của quốc gia đó. Trach nhiệm xã hội của doanh 
nghiệp ở các nước đang phát triển nói chung còn 
lỏng lẻo (Gugler, 2008). Nghiên cứu của Dương 
Công Danh (2015) chỉ ra rằng người tiêu chưa 
quan tâm nhiều đến việc thực hiện trách nhiệm 
xã hội của doanh nghiệp. Hơn nữa, họ vẫn chú 
ý tới giá khi quyết định mua sản phẩm dịch vụ 
hơn là việc doanh nghiệp đó có thực hiện tốt 
trách nhiệm xã hội hay không. Khi trình độ học 
vấn nâng lên, người tiêu dùng nhận thức rõ hơn 
về hành vi của mình đối với các doanh nghiệp 
thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. Ở Việt Nam 
nhận thức về quyền của người tiêu dùng và các 
doanh nghiệp chưa cao, nhiều doanh nghiệp 
Việt Nam vẫn coi nhẹ trách nhiệm xã hội mà 
nguyên nhân chủ yếu là thiếu hành lang pháp 
lý, chưa có luật hay quy định pháp lý. 


5. Kết luận và hàm ý quản trị 


Nghiên cứu cung cấp cái nhìn sâu sắc cho 
các nhà quan trị trong việc thiết lập chiến lược 
marketing bằng cách thấu hiểu hình ảnh doanh 
nghiệp. Đây cũng là gợi ý để các doanh nghiệp 
tạo ra hình ảnh của mình trên thị trường. Kết 
quả phân tích cho thấy rằng, tất cả các mối quan 
hệ giữa các biến đều có ý nghĩa, ngoại trừ yếu tố 
trách nhiệm xã hội không có tác động trực tiếp 
đến ý định mua. Mặc dù vậy, trách nhiệm xã 
hội của doanh nghiệp được xem như một phần 
quan trọng của chiến lược kinh doanh và có tác 
động đến danh tiếng công ty. Đặc biệt, các nhà 
quản trị có thể đẩy mạnh các chiến dịch quảng 
bá hoặc sự kiện thúc đẩy hành vi tiêu dùng 
xanh gắn với các sản phẩm xanh và hình ảnh 
doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội nhằm tăng 
doanh số. Doanh nghiệp cần chứng minh rằng 
hoạt động kinh doanh của họ phù hợp với các 
quy tắc và quy định của tiêu chuẩn môi trường 
của Chính phủ và các cơ quan liên quan khác 
(Perks & Smith, 2012). Doanh nghiệp nên tập 
trung vào việc tập trung phát triển marketing 
xanh từ nhu cầu của công chúng và gắn vào vị 
trí cốt lõi của doanh nghiệp. Nếu quá tập trung 
vào yếu tố môi trường mà lãng quên mục tiêu 
thỏa mãn nhu cầu khách hàng chính là nguyên 
nhân thất bại của chiến lược marketing xanh. 


Tap chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing 


Việc thực hiện một chiến lược marketing xanh 
rất phức tạp, đây cũng là một khái niệm thay đổi 
theo thời gian. Đặc biệt, trong tình hình kinh tế 
suy thoái, khách hàng sẽ bỏ qua các sản phẩm 
có mức giá cao và chuyển xuống các phương án 
giá rẻ hơn. Do đó, hoạt động Marketing xanh 
là một quá trình liên tục đòi hỏi đầu vào liên 
tục từ các nhà cung cấp, chính sách của chính 
phủ và người dân. Doanh nghiệp thực hiện 
chiến lược marketing xanh cần chọn thị trường 
mục tiêu phù hợp để có thể đạt được một lợi thế 
cạnh tranh bền vững. Các doanh nghiệp cũng 
nên nỗ lực ở hiện tại là giảm các nguy cơ liên 
quan đến chi phí. Marketing xanh là một chiến 
lược giúp các nhà tiếp thị đạt được mục đích 
kinh doanh, tạo ra các lợi thế về môi trường dựa 
trên những mong đợi của khách hàng trong khi 
nguồn lực có hạn. Một chiến lược marketing 
xanh hiệu quả có thể giúp người tiêu dùng tin 
tưởng mạnh mẽ vào công ty cũng như nâng 


Tài liệu tham khảo 


Số 66 - Tháng 12 Năm 2021 


cao hình ảnh sản phẩm của nó. Doanh nghiệp 
muốn xây dựng hình ảnh công ty tốt cần cân 
nhắc kĩ khi lựa chọn nhà cung cấp đảm bảo chất 
lượng đầu vào. Do đó, sự thay đổi hướng mô 
hình mua hàng của người tiêu dùng theo hướng 
gia tăng ý định mua các sản phẩm thân thiện 
với môi trường đã tạo ra cơ hội mới cho các 
doanh nghiệp. 


6. Hạn chế của nghiên cứu 


Do giới hạn của để tài nghiên cứu là thu thập 
mẫu theo phương pháp thuận tiện nên có một 
số lượng lớn là giới trẻ và thu nhập chưa cao, đề 
tài khuyến nghị các nghiên cứu tiếp theo trong 
tương lai có thể mở rộng đối tượng nghiên hơn. 
Ngoài ra, nội dung nghiên cứu này có thể xem 
xét trong lĩnh vực dịch vụ vì đây là lĩnh vực 
mang những đặc điểm riêng biệt và các nghiên 
cứu sâu về marketing xanh trong lĩnh vực dịch 
vụ vẫn còn hạn chế. 


Alalwan, A. A., Baabdullah, A. M., Rana, N. P., Tamilmani, K., & Dwivedi, Y. K. (2018). Examining adoption 
of mobile internet in Saudi Arabia: Extending TAM with perceived enjoyment, innovativeness and 


trust. Technology in Society, 55(C), 100-110. 


Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended 
two-step approach. Psychological bulletin, 103(3), 411-423. 


Ansar, N. (2013). Impact of green marketing on consumer purchase intention. Mediterranean Journal of Social 


Sciences, 4(11), 650-650. 


Armstrong, G., Adam, S., Denize, S., & Kotler, P. (2014). Principles of marketing. Pearson Australia. 


Arseculeratne, D., & Yazdanifard, R. (2014). How green marketing can create a sustainable competitive advantage 
for a business. International business research, 7(1), 130-137. 


Balderjahn, I. (1988). Personality variables and environmental attitudes as predictors of ecologically responsible 
consumption patterns. Journal of business Research, 17(1), 51-56. 


Bearden, W. O., & Etzel, M. J. (1982). Reference group influence on product and brand purchase decisions. Journal 


of consumer research, 9(2), 183-194. 


Berens, G., Van Riel, C. B., & Van Bruggen, G. H. (2005). Corporate associations and consumer product responses: 
The moderating role of corporate brand dominance. Journal of marketing, 69(3), 35-48. 


Bertels, S., & Peloza, J. (2008). Running just to stand still? Managing CSR reputation in an era of ratcheting 
expectations. Corporate Reputation Review, 11(1), 56-72. 


Brown, T. J., & Dacin, P. A. (1997). The company and the product: Corporate associations and consumer product 


responses. Journal of marketing, 61(1), 68-84. 


Buysse, K., & Verbeke, A. (2003). Proactive environmental strategies: A stakeholder management 
perspective. Strategic management journal, 24(5), 453-470. 


Tap chi Nghiên cứu Tai chính - Marketing Số 66 - Tháng 12 Nam 2021 


Charter, M. (2017). Greener marketing: A responsible approach to business. Routledge. 

Chung, K. C. (2020). Green marketing orientation: Achieving sustainable development in green hotel 
management. Journal of Hospitality Marketing & Management, 29(6), 722-738. 

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences New York. NY: Academic. 

Dief, M. E., & Font, X. (2010). The determinants of hotels’ marketing managers’ green marketing behaviour. Journal 
of sustainable tourism, 18(2), 157-174. 

Dương Công Danh (2015). Nhận thức của người tiêu dùng về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Tạp chí Kinh 
tế phát triển, 217(I1), 24-32. 

Feldman, P. M., Bahamonde, R. A., & Velasquez Bellido, I. (2014). A new approach for measuring corporate 
reputation. Revista de Administração de Empresas, 54(1), 53-66. 

Fombrun, C., & Shanley, M. (1990). What’s in a name? Reputation building and corporate strategy. Academy of 
Management Journal, 33(2), 233-258. 

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and 
measurement error. Journal of marketing research, 18(1), 39-50. 

Furman, D. M. (2010). The development of corporate image: A historiographic approach to a marketing 
concept. Corporate Reputation Review, 13(1), 63-75. 

Geisser, S. (1974). A predictive approach to the random effect model. Biometrika, 61(1), 101-107. 

Grewal, D., Monroe, K. B., & Krishnan, R. (1998). The effects of price-comparison advertising on buyers’ 
perceptions of acquisition value, transaction value, and behavioral intentions. Journal of Marketing, 62(2), 
46-59. 

Gugler, P., & Shi, J. Y. (2009). Corporate social responsibility for developing country multinational corporations: 
lost war in pertaining global competitiveness?. Journal of Business Ethics, 87(1), 3-24. 

Haery, F. A., Dehaghi, M. R., & Yazdani, A. (2013). Effect of green marketing on consumer purchase intentions 
with regard to the company’s image as a mediator in the retail setting case study: The customers of 
Naghshe-e Jahan Sugar Company. International Journal of Academic Research in Business and Social 
Sciences, 3(11), 422-452. 

Hair, J.F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a Silver Bullet. Journal of Marketing Theory and 
Practice, 19(2), 139-152. https://doi.org/10.2753/MTP1069-6679190202 

Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance- 
based structural equation modeling. Journal of the academy of marketing science, 43(1), 115-135. 

Hershberger, S. L. (2003). The growth of structural equation modeling: 1994-2001. Structural Equation 
Modeling, 10(1), 35-46. 

Kang, M., & Yang, S. U. (2010). Comparing effects of country reputation and the overall corporate reputations of 
a country on international consumers’ product attitudes and purchase intentions. Corporate Reputation 
Review, 13(1), 52-62. 

Karaosmanoglu, E., & Melewar, T. C. (2006). Corporate communications, identity and image: A research 
agenda. Journal of Brand Management, 14(1), 196-206. 

Keh, H. T., & Xie, Y. (2009). Corporate reputation and customer behavioral intentions: The roles of trust, 
identification and commitment. Industrial marketing management, 38(7), 732-742. 

Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity. Journal of 
Marketing, 57(1), 1-22. 

Khojastehpour, M., & Johns, R. (2014). The effect of environmental CSR issues on corporate/brand reputation 
and corporate profitability. European Business Review, 26(4), 330-339. 

Ko, E., Hwang, Y. K., & Kim, E. Y. (2013). Green marketing’functions in building corporate image in the retail 
setting. Journal of Business Research, 66(10), 1709-1715. 


25 


Tap chi Nghiên cứu Tai chính - Marketing Số 66 - Tháng 12 Nam 2021 


Ko, E. J., Taylor, C. R., Wagner, U., & Ji, H. A. (2008). Relationships among CEO image, corporate image and 
employment brand value in fashion industry. Journal of Global Academy of Marketing Science, 18(4), 
307-331. 


Leonidou, L. C., Leonidou, C. N., Fotiadis, T. A., & Zeriti, A. (2013). Resources and capabilities as drivers of hotel 
environmental marketing strategy: Implications for competitive advantage and performance. Tourism 
Management, 35(C), 94-110. 


Lii, Y. S., & Lee, M. (2012). Doing right leads to doing well: When the type of CSR and reputation interact to affect 
consumer evaluations of the firm. Journal of business ethics, 105(1), 69-81. 


Lindgreen, A., Swaen, V., & Johnston, W. (2009). The supporting function of marketing in corporate social 
responsibility. Corporate Reputation Review, 12(2), 120-139. 


Maignan, I, & Ferrell, O. C. (2004). Corporate social responsibility and marketing: An integrative 
framework. Journal of the Academy of Marketing Science, 32(1), 3-19. 


Maziriri, E. T. (2020). Green packaging and green advertising as precursors of competitive advantage and business 
performance among manufacturing small and medium enterprises in South Africa. Cogent Business & 
Management, 7(1), 1719586. DOI: 10.1080/23311975.2020.1719586 


Menon, A., & Menon, A. (1997). Enviropreneurial marketing strategy: The emergence of corporate 
environmentalism as market strategy. Journal of marketing, 61(1), 51-67. 


Miles, M. P., & Covin, J. G. (2000). Environmental marketing: A source of reputational, competitive, and financial 
advantage. Journal of business ethics, 23(3), 299-311. 


Moon, J. (2007). Corporate image effects on consumers’ evaluation of brand trust and brand affect. Journal of 
Global Academy of Marketing, 17(3), 21-37. 


Morwitz, V. G., & Schmittlein, D. (1992). Using segmentation to improve sales forecasts based on purchase 
intent: Which “intenders” actually buy?. Journal of marketing research, 29(4), 391-405. 


Neville, B. A., Bell, S. J., & Mengüç, B. (2005). Corporate reputation, stakeholders and the social performance- 
financial performance relationship. European Journal of Marketing, 39(9-10), 1184-1198. 


Park, C. W., Jaworski, B. J., & MacInnis, D. J. (1986). Strategic brand concept-image management. Journal of 
marketing, 50(4), 135-145. 


Perks, S., & Smith, E. E. (2012). Greening the core business functions: A retail and finance sector perspective. Journal 
of Contemporary Management, 9(1), 1-23. 


Polonsky, M. J., & Rosenberger III, P. J. (2001). Reevaluating green marketing: a strategic approach. Business 
horizons, 44(5), 21-30. 


Pride, W. M., & Ferrell, O. C. (1997). Marketing: Concepts and Strategies. Houghton Mifflin. 
Roberts, N. C., & King, P. J. (1989). The stakeholder audit goes public. Organizational Dynamics, 17(3), 63-79. 


Sen, S., & Bhattacharya, C. B. (2001). Does doing good always lead to doing better? Consumer reactions to 
corporate social responsibility. Journal of marketing Research, 38(2), 225-243. 


Taghian, M., D’Souza, C., & Polonsky, M. (2015). A stakeholder approach to corporate social responsibility, 
reputation and business performance. Social Responsibility Journal, 11(2), 340-363. 


Wan, H. H., & Schell, R. (2007). Reassessing corporate image—An examination of how image bridges symbolic 
relationships with behavioral relationships. Journal of Public Relations Research, 19(1), 25-45. 


Venkatesh, V., Thong, J. Y., & Xu, X. (2012). Consumer acceptance and use of information technology: Extending 
the unified theory of acceptance and use of technology. MIS Quarterly, 36(1), 157-178. 


26 


